TỤ 









cổ GIA ĐỊNH PHONG CẢNH VỊNH 

SAIGON D'AUTREFOIS 



p. Ơ.-B.TRƯƠNG VÍNH KÝ 
chép ra chữ quôc ngữ và dẫn giải 



SAI GON 

Bản in Nhà Hàng c. Guilland et Martinon 



18 8 2 




CỔ GIA ĐỊNH PHONG CẢNH VỊNH 



Cái điệu vịnh Gia Định, không rõ là của ai làm, 
làm có đôi đáp, song quan, cách cú, bạt tất đủ nói 
về địa cảnh Saigon thuở trước Tây (Phú Lang Sa) 
chưa lây, bắt nội Bến Thành, Chợ sỏi vô tới 
Chợ Lớn, Chợ Gạo, Lò Gốm, Cây Gõ, Phú Lâm, 
Cầu Bông, Thị Nghè, Gò vắp, đường sá, xóm làng, 
nhà cửa, phô phường, chùa miếu, lại thú người 
trên bộ dưói thuyền đủ cả. Nói cho đến người Tây, 
Mô RỒ, tàu bè các nước tới lui buôn bán thuở 
ây nữa. 

Đặt vãn đã hay mà lại kể tích cũ tên xưa, 
cùng nêu dấu tích để truyền lại cho người đời 
sau nhớ. Có kẻ nói cái vịnh này của ông Ngô 
Nhơn Tịnh, ở ngụ xứ Trà Luộc, làm ra mà chơi. 
Nhưng vậy chẳng biết có thật hay không ? 

p. J.-B. TRƯƠNG VĨNH KÝ 



GIA ĐỊNH VỊNH 



1. Phủ Gia Định, Phủ Gia Định (1) ! 

Nhà đủ người no chôn chôn. 

Xứ Sàigòn, xứ Sàigòn ! 

Ăn ở vui thú nơi nơi. 

2. Lạc thổ nhóm bốn dân, 

Sĩ nông công thuơng, ngư tiều canh độc. 
Qui thành xây tám cửa (2), 

Càn khảm chấn cấn tốn ly khôn đoài. 

3. Lợi đất thinh thinh, xóm Vườn Mít (3), 
Bầu tròi vòi vọi xứ Mô Xoài. 

4. Đông đảo thay phường Mỹ Hội, 

Sum nghiêm bấy làng Tân Khai (4)* 



1) Gia Định là tên chung khi trước kêu cả Nam Kì lục tỉnh. 
Ban đầu thì đặt Phủ Gia Định mà thôi. Mà đây là chỉ về 
Phủ Gia Định ' là Bến Thành , Chợ sỏi, Chợ Lớn. 

2) Kêu Qui thành theo bát quái và có làm ra tám cửa ấy là 
thành cú Gia Định. Ong Oỉỉivier là người Lang Sa đả xây. 
Thành ây còn cho tói thòi Minh Mạng, ngụy Khôi choán lấy 
làm giặc, vây ba năm mới hạ được ; vua Minh Mạng dạy 
phả đi mà xây thành mới, là thành Pha Lang Sa đã lấy và 
phá đi. 





3) Xóm Vườn Mít là xóm lầm bột. Vườn Mít ở thôn ngoài 
Chợ Đũi; Vườn Mít là chỗ trường diêm khi truớc ớ 

trong thành. 

4) Làng Tân Khai là tại Chợ sỏi; Mỹ Hội ở trên Chợ sỏi 
chạy lên cho tới kinh Cây Cấm. 



5. Ngói liền liền đuôi lân, 

Phô' thương khách tòa ngang tòa dọc. 
Hiên sè cánh én, 

Nhà quan dân hàng vắn hàng dài. 

6. Gái nha nhuốc tay vòng tay niễng, 

Trai xênh xang chơn hớn chơn hài (1). 

7. Dù võng nghênh ngang chợ Điều Khiển, 
Quan quân rầm rập cầu Khâm Sai (2). 

8. Vào Chợ Quán, ra Bến Nghé, 

Xuống Nhà Bè lên Đồng Nai (3). 



1) Nam thanh nữ tú ( trai xinh gái xinh), gái đeo vàng, trai 
đi giày dép. 

2) Chợ Điều Khiển ở thân trong Chợ Đủi, đường vô ChợLớn, 
nguyên trước có quan Điều Khiển ở đó. 

Cầu Khâm Sai tại Chợ Lớn bây giờ, đường Gò Công, 
nguyên ông Khâm sai làm, nên kêu tên như vậy. 

3) Chợ Quán khi trước ở tại làng Tân Kiểng, kế làng Nhon 
Giang, Bến Nghé. Khi phô' xá, ở ngoài làng Bến Nghé 
( tục kêu Chợ Sỏi). Nhà Bè là ngã ba sông Nhà Bè, lên Đồng 
Nai là Biên Hòa. Kêu Nhả Bè là vì thuở xưa dân cư ở 
thưa rải rác, nên ghe đi qua Biên Hòa nhiều khi lỡ bữa 
không biết mua com gạo đồ ăn ở đâu, nên Võ Thủ Hoàng 
là người phú hộ mới ken tre làm bè, cẩi nhả trữ gạo, 
củi, đổ ăn để cấp cho kẻ đi đường. Lần lần sau người ta 
bắt chước làm nhà bè đến hai ba chục cái ở mà bán đồ thành 
ra cái chợ ngoài vàm sông Biên Hòa nên lấy đó mà đặt tên 
Nhà Bè. Đến sau khi đường bộ thông, cùng có giặc Tây 
Son vào đánh, mới tan nát Nhà Bè đi. 



9. Coi ngoài rạch Bà Nghè (1), 

Dòng trắng hây hây tờ quyến trải. 
Ngó lên giồng Ông Tố (2). 

Cây xanh mịt mịt lá chàm rai. 

10. Dưới Bến Nghé hát lẳng lơ, 

Giọng con đò, giọng con rỗi. 

Trên tàu voi ca khủng khỉnh, 

Tiếng thằng mục, tiếng thằng nài (3). 

11. Cây da Thằng Mọi (4), 

Coi bán đủ thuốc xiêm, cau mít. 




1) Bà Nghè (rạch Bà Nghè, cầu Bà Nghè) là ngả vô Cầu Bông, 
Cầu Kiệu, cầu Nhiêu Lộc. Nguyên khi xưa bà Nghè con 
ông Vân Trường Hầu, lấy chồng làm thư ký là chức ông nghè; 
ở đó trước có bắc một cái cầu ngang mà qua lại bên thành, 
cho nên sau mới kêu là cầu Bà Nghè, mà rạch củng kêu 
là rạch Bà Nghè. 

2) Giồng Ông Tô' (Lão Tô' cang) ở bên kia sông Sài Gòn ngang 
thân dưới đồn Cả Trê. Giồng dài 7 dăm, rộng 4 dặm, có cây 
cối mọc rậm rạp; 4 phía có ruộng, *ại trước mật có giồng, 
có rạch, cũng kêu là rạch Giồng Ong Tố. 

3) Dưới sông Bến Nghé, ghe đò, ghe rỗi lên xuôhg hát dằng 
da dằng dãi, thuyền con con bán bánh bán trái vởn vơ 
qua lại rao túi bụi tùng bùng, ấy là dưới sông. Còn trên 
bộ thì ghe quân thằng mục, thằng chăn trâu bò ngựa voi 
ca hất dong dỏi nghe inh tai. 

4) Cây da Thằng Mọi là chợ ở thân trong chợ Điều Khiển, 
thân ngoài Nước Nhỉ, đường vô Chợ Lớn. Chợ ấỵ lối cây 
da có họ bán hình thằng Mọi bằng đất bưng thắp đèn. 

Cái Cầu Cao Mên (1), 

Thấy làm nguyên cột vấp ván trai. 

12. Trên cây Da Còm (2), 

Nỡ để ông già gùi đội, 

Dưới đường cầu Khắc (3), 

Chi cho con trẻ lạc lài. 

13. Đường Nước Nhỉ chảy tiu tiu (4), 

Người thương khách lại qua hóng mát. 
Quán Nước Lên dòng dợn dợn (5), 

Khách bộ hành tắm gội nghỉ ngơi. 



1) Cầu Cao Mên là Cầu Bông thuở trước, đưòng vô chợ Gò vấp 
(bây giờ là cầu đường ngoài chợ Bến Thành vô Bà Chiểu 
(Bình Hòa), chính sở tham biện Sài Gòn nay. 

2) Chợ Da Còm, đường Chợ Lớn ra Bến Thành, chợ ở ngoải 
Chợ Đũi; lấy ý trong tên cây da còm mà thêm nỡ để ông 
gia gùi đội. Vì hễ Nhà Nước thái bình thì không thấy lão 
già “bất phụ đối ưđạo lộ” (lời thầy Mạnh), ông già không 
gùi đội nơi đường sá ! 

3) Cầu Khắc này là cầu Bà Châu. Còn một cái Câu Khắc 
khác ở ngoài Chợ Kho đi lên Nước Nhỉ nữa. Lấy ý khắc 
đo cho co chơn, cho vững chơn, đôi câu ông già ... rằng 
con trẻ đi cho khỏi trợt khỏi té. 

4) Đường Nước Nhỉ là khúc đường Chợ Lớn ra Bến Thành, 
ở ngoài chùa Kim Chương lủà trong cây da Thằng Mọi, 
chỗ ấy cũng có kêu là Xóm Lả Buôn. 

5) Quán Nước Lên là quán ở đường Lò Gôm xuống ruộng, 
tại ngã tư Rạch Lào bây giờ. 




14. Kho Cẩm Thảo chứa thuế vua (1), 

Mạch nước sữa dân ai dám đá. 

Chùa Kim Chương làm tôi Phật (2), 
Tương chua muốỉ mặn sãi trường chai (3). 

15. Trong làng Cây Gõ nhà bên rường cột, 
Ngoại chợ Cây Vông giậu cặm gốc gai (4). 

16. Nhắm Kinh Mới như chỉ giăng đàng đất, 
Đi Chợ Hôm vừa tói sặp mặt trời (5). 

17. Chùa Cẩm Đệm nên nghiêm (6), 

Rực rực thày sãi nằm nệm gấm. 

Xóm Hoa Nương đua nở (7), 

Dầy dầy coi khách bẻ nhụy người. 



1 ) Kho Cẩm Thảo là dãy kho thuở xưa vua Gia Long trữ lương 
tại Cầu Kho, bây giờ là làng Tân Triêm (tại chỗ nhà thờ 
Cầu Kho). 

2) Chùa Kim Chương là chùa của vua đã có từ thuở vua Gia 
Long, ở ngoài miễu Hiển Trung Tự, mà trong Nước Nhỉ. 

3) Chính là trưởng trai, mà đặt trường chai có ý đối với ... 
dám đả. 

4) Chợ Cây Vông ở phía cửa tả thành Gia Định, thẳng vô 
Cầu Bông. 

5) Kinh Mới là kinh Ruột Ngựa đào thẳng qua Rạch Cát. 
Chợ Hôm là chợ thuở xưa ở ngoài cây me quán Bánh Nghệ 
(cây me mát), mà trong Xóm Bột, đường trên Chợ Lớn đi ra. 

6) Chùa Cẩm Đệm là chùa ở tại Chợ Lớn đi lên Bà Quẹo tại 
làng Phú Thọ, đời nay cải là chùa Giấc Lâm. 

7) Xóm Huê Nương là xóm đĩ (là xóm Lổng Đèn ), kẻ ra người 
vô đông dầy dầy. 

18. Trong Chợ Lớn thinh thinh, 

Góp nhóp đủ loài rừng vật biển. 

Trên Cầu Quan lộ lộ, 

Lại qua nhiều kẻ chú Đội cậu c?i (1). 

19. Giếng Chùa Bà nhuốm mạch cam tuyền, 
Trai gái thảy thỏa tình khát vọng. 

Cầu Bà Thuông đường qusgn lộ, 

Lớn bé đều phỉ chí qui lai (2). 

20. Chói chói bấy chùa ông Quan Đế, 

Nền trung ngãi cao danh ngàn thuở. 
Thăm thẳm thay miễu Đức Thánh Nhon, 
Mối tư văn dựng để muôn đời (3). 

21. Coi chùa Ông Bổn Đầu Cân (4), 

Đám quên chữ ngọn rau tấc đất. 



1) Chợ Lớn là chợ tại huyện Tản Long, thân trong tòa phủ 
Tản Bình.ởđó bán đủ đồ, nhiều món ngon vật lạ. Câu Quan 
là xóm ở Chợ Kho giáp ra Chợ Đũi, có rạch có cẩu, có giêng 
ông Tân, chỗ nhà quan ở nhiều, nên kêu là Câu Quan. 



2) Giếng Chùa là Giếng Bông (tục xưa), ở thân bên Chùa Bà, 
lên Cầu Phô' Cam tuyền là suôi nước ngọt. Câu Bà Thuông 
là cầu tại vịnh Bà Thuông thần dưới nhà máy xay lúa 
Chợ Lớn bày giờ. 

3) Chùa ông Quan Đế là chùa Ồng Lớn, một bên chùa 
Bà Chúa.Miễu Đức Thảnh Nhơn là Văn Thánh miếu 
thuở xưa. Đưòng Cầu Thị Nghè qua Cầu Son, cầu Lầu, khúc 
vòng nong thân trên rạch Bà Nghè. 

4) Chùa ông Bổn Đầu Cân ở tại Chợ Lớn, chùa hồi kiến lập 
kêu là Nhị Phủ hội quấn. Lấy ý chữ bổn mà nói : dám quên 
chừ ngọn rau tấc đất, chi dấu dấm quên bổn minh là vua ? 

Thấy miễu Công Thần chư vị (1), 

Chạnh nhớ câu niềm chúa nghĩa tôi. 

22. Kẻ lâm dâm khấn vái Bà Chúa Thai Sinh (2), 

Xin mẹ tròn con vuông, chẳng đặng trai thì đặng gái . 

Người ki cúc lạy chùa bà Mã Hậu (3), 

Xin thuận buồm xuôi giố, di đến chốn về đến noi. 

23. Cắc cớ chợ Lò Rèn, 

Nghe chạc chạc nhà Ban đánh búa (4). 

Lạ lùng xóm Lò Gôm, 

Chơn vò vò Bàn cổ xây trời (5). 



1) Miễu Công Thần là Hiển Trung Tự , ỉầ miễu Nhà Nước 
lập ra mà thờ những tôi công thần có công phò vua vực 
nước, ấy là nghĩa vua. 

2) Chùa Bà Chúa Thai Sinh tại Chợ Lớn, một bên chùa 
Ông Lớn, có biển hiệu là Tam Sơn hội quấn; chỗ người ta 
hay đến cầu khẩn mà xin cho đòn bà sanh đẻ cho băng yên. 

3) Chùa bà Mã Hậu (Mã Châu) là chùa Quảng Đông tại 
Chợ Lớn, đường Cây Mai. Chỗ người đi thuyền vượt biển 
hay tới mà xin đỉ cho bằng yên, đi cho thuận buồm xuôi 
gió, đi cho tới nơi về tới chôh bình an vô sự. 

4) Chợ Lò Rèn ởbên kia đầu Cầu Phô'. Nhà Ban là nhà lò rèn, 
nghe tiếng đập sắt lạc chạc cả ngày. 

5) Xóm Lò Gôm ở làng Phú Lâm, rach thông ra Ngã Tư, 
thông vô cầu Khâm Sai. Chỗ người ta làm đồ gốm, làm 
ngói gạch, xây vò chậu ỉu mái (làm như việc ông Bàn cổ 
xây trời vậy). 

♦ 

24. Khỏi lo bề lầm nhầm dầm sương, 

Rong vát người đi Chợ sỏi (1). 

Hàng thấy kẻ hàu hàu xóc óc, 

Nồng nào kẻ ở Lò Vôi (2). 

25. Cứng cỏi bấy thứ đờn bà xứ Gò vắp, 

Thanh tao thay ông huề thượng chùa Cây Mai(3) 

26. Giếng Hàng Xáo múc lao xao, 

Kẻ chở thuyền, người chuyển bộ. 

Xóm Cối Xay làm lạc chạc, 

Chồng đục họng, vợ tai (4). 




27. Trong cầu Đường chuốt ngọt hơn, 

Đủ đường cát, đưòmg hạ, đường phèn, đường phổi . 
Ngoài Xóm Bột phơi phong trắng giã, 
Những bột mì, bột đậu, bột lọc, bột khoai (5). 



1) Chợ Sỏi là chợ ở ngoài vàm Bến Nghé tại làng Tân Khai, 
sấp vô tới đường Trường Tiền, thuở xưa kia đông đảo, 
nhà lớp trên bờ lớp dưới mé sông chạy dài khít nhau. 

2) Lò Vôi khúc sông Bến Nghé ngay lối rạch Ong Bé sấp vô 
Chợ Lớn. 

3) Gò vắp là tên chợGòVắp ở Hanh Thông ( vì đó có gò trước 
mọc cây vẳp nhiều nên lấy đó mà đăt tên). Chùa Cây Mai 
thân trong Chợ Lớn, tại đâu cầu Ong Tiểu. 

4) Chồng thì đục họng cối xay ( cối xay tay), vợ làm tai cối 
(tức cái cần ngang trên cối để xỏ giằng vào mà kéo). 

5) Cầu Đườnglà cầu qua ChợLớn bây giờ. Xóm Bột (Chợ Lớn 
đi ra) ở ngoài Cây Me quán Bánh Nghệ mà thần trong 
Chợ Quán. 



28. Đồng Tập Trận rộng thênh thênh, 

Coi xấp xỉ hồng bằng Thái Nguyên dã. 

Gò Mô Súng cao lúp xúp, 

Nhằm sâm si nửa tợ Vọng Vân Đài (1). 

29. Chốn thí trường lảy lảy nhu phong, 

Đền sĩ chí hộc hồng, một thuởbảng vàng lăm chiếm . 

Nhà quốc học dầy dầy sĩ tử, 

Gắng gia công đăng hỏa, mười năm đèn sách 
giồi mài (2). 

30. Cầu Câý Gõ trày trày, 

Õt gẫm hổ ngươi cầu Ông Bỉnh. 

Quán Cao Lầu vòi vọi, 

Đành thay mắt cỡ quán Bà Goi (3). 

31. Trước phường phố bày hàng bày hóa, 

Sau nhà quê trồng bắp trồng khoai. 

32. Đốn tiếng Nam Châu thì đã phải, 

Ghe đen mũi, ghe vàng mũi vào ra coi lòa nước. 



1) Đồng Tập Trận là chỗ mô súng đổng rộng mênh mông, 
thuởxưahaytậpbừihởđó. ThMhuyầi dãỉànộiTháẩ Nguyên, 
chỉ nghĩa rộng lớn như đất nhà Châu. Vọng Vân Đài là đài 
cao để xem mây, chì là cao nhơ đài Vọng Vân đời nhà Hán. 

2) Chôn thí trường là trường thi cũ Gia Định, ở phía cửa 
hậu thành. 

3) Cây Gõ là cầu trong Phú Lâm . Cầu ông Bỉnh, quán Bà Goi 
ỉà đường Chợ Gạo xuống Rạch Nhảy, Dừa Giăng đi lên, 
theo lôi đường nguyên có cầu Ong Bỉnh t quán bà Goi. 




I 



Người phương đông qua lại bán buôn, 

Tàu xanh mang, tàu đỏ mang, hàng hóa chât 
ngất trời ( 1). 

33. Trọ trẹ dưới sông, 

Quân Huê kéo neo hò hụi, 

Xi xô inh đường cái, 

Khách già rao kẹo ối chao ôi. 

34. Dãy thầy bói nhóm bên đường, 

Thây gieo tiền hào sách hào đơn. 

Lỗi kì cục quẻ rằng linh quẻ (2). 

Bọn quân phường ngồi dưới cội 
Nghe đổ sú hồi quan hồi nhặt. 

Giọng oan ương hơi thiệt tôn hơi (3). 

35. Lũ Tây dương da trắng bạc, 

Mồm giột giạt, miệng xếch xác, hình vóc khác. 
Giông thần quỉ, thần ma, thần sát. 

Con bưng rổ te te chạy vát. 



1) Ghe các tỉnh, mỗi tỉnh mũi ghe có sắc riêng; tàu bè các 
nước Tây, Tàu, Nhựt Bổn, Xiêm, Chà Và đều tới Gia Định 
buôn bán. 

2) Dãy thầy bói là dãy nhà bói ởhai bên đường lối chợDa Còm 
đi vào Chợ Đũi. 

3) Bọn quân phường là quân ăn mây nghề, bị 9 quai, hay 
ngồi dưới bóng cầy mát, nhịp sứa mà nói thơ, cho ngưòi 
đi đường thây mà cho tiền. 

Quân Ô Rồ mặt đen thui, 

Thể lọ nồi, đầu quăn riết, miệng trớt môi. 

In thiên bồng, thiên tướng, thiên lôi, 

Thằng cầm chèo hất hất đứng coi (1). 

36. Lính nghèo ngoài cửa kéo chổng khu, 

Tội báo tham vui chơi con thỏa. 

Trùm ruộng trong ghe xui mất của, 

Cũng vì vát mặt ngó cái đoi (2). 

37. Nhiều nhà giàu một lạ một lùng, 

Giàu có kẻ đến vàng đến vẹo. 

Mấy ai khó cho bần cho tiện, 

Khó sạch trơn và đất và dùi (3). 

38. Chôn chôn phong quan ca xướng, 

Nhà nhà lịch lảm an nơi (4). 




1) Thuở ấy cố ngoại quốc Tây dương, Ô Rồ, Chà Và tới Gia 
Định buôn bán. Người dị hình dị dạng nên con gái đi chợ 
bưng rổ thây sợ chạy te te. Bọn chèo ghe đi dưới sông, 
ngưng chèo hất mặt đứng coi. 

2) Lính nghèo đi chơi đĩ không tiền mà trả, bị nó níu nó kéo 
không cho về, cúng vì tham vui chịu lận. Xã trùm ở ruộng 
đi ghe chở thuế lên đóng, đĩ Sàigòn lập mưu ra nhà 
sàn ngồi, để đồ ra, kiếm sự mà chưởi mênh mông, xã trùm 
thấy vác mặt dòm coi hờ hững, tốp khác (điếm) dưới sông 
lòn vô ghe nhấc tiền. 

3) Kẻ giàu thì giàu hung, người nghèo thì nghèo quả, đả không 
có đất cắm dùi, mà lại dùi cúng không có nữa. 

4) Phong quan : tử tế, lịch sự. 



3 9 . Lũ bảy, đoàn ba, rật rật thây bạn mai khách trước , 

Kẻ qua người lại, rần rân nghe lạc ngựa 
chuông voi (1). 

40. Muôn nói không hay vừa hết, 

Muôn nghe không hay vừa thôi. 

Vả tôi nay : 

41. Học còn vắn học, 

Tài vốn thưa tài. 

42. Mắt nhìn thấy dân phong vật phú (2), 

Tình thừa ưa xúc cảnh hứng hoài (3). 

43. Góp nhóp những lời quê tiếng kịch, 

Nốĩ nắm nên giọng vắn câu dài. 

44. Mặc thuở vui vầy xếp để, 

Khi buồniại giở coi choi. 

■ 



1) Bạn trước mai là anh em bạn tắc quen lớn. 

2) Dân phong vật phú : dân đông vật nhiều . 

3) Xúc cảnh : đụng cảnh. Hứng hoài : trực nhớ, trực tưởng 



